?u ^ˆ^ 2 Z# Z# `. 
Nối dãy ở Đá Vách thời 
Nguyên 
Bùi Thụy Đào Nguyên 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nổi dậy ở Đá Vách thời Nguyễn 





Bùi Thụy Đào Nguyên 
Nổi dậy ở Đá Vách thời Nguyễn 


Trước đây, sử cũ gọi họ là Man Đá Vách hay giặc Đá Vách... 
Thực ra, họ chỉ là những người dân chân chơn chất, theo 
nghiệp rẫy nương...nhưng chỉ vì “xéo lắm phải oän”. 

Từ buổi đầu triều đại nhà Nguyễn, nhân dân Đá Vách ở 
Quảng Ngãi (không rõ tên các vị thủ lĩnh) [1] đã nổi dậy 
chống đối, rồi tiếp tục hoạt động suốt hơn nửa thế kỷ làm 
cho nhà cầm quyền luôn phải lo lắng. 


I. Thông tin mở đầu: 

Miền Tây Quảng Ngãi là địa bàn cư trú của các dân tộc, như: 
Kor, Ktu, Ba Na, Xơ Đăng...nhưng nhiều nhất là người Hré 
[2I. 

Trong các thư tịch xưa, người Hré được ghi bằng các tên gọi 
khác nhau, như: Mọi Lũy (ý nói dân ở bên kia lũy Bình Man), 
Mọi Nước (hay Mọi Đồng, ý nói dân tộc này biết làm ruộng 
lúa nước), Mọi Hoang (ý nói không khống chế nổi), Tà Mạ 
(tên một cư trú của ngưới Hré), Mọi Đá Vách (hay Man Thạch 
Bích, tức gọi theo tên một ngọn núi có tên Nôm là Đá Vách, 
tên chữ Hán là Thạch Bích) hay chỉ đơn giản là Man, v.v..[3] 


Núi Thạch Bích, nằm ở phía Đông Nam huyện Sơn Hà giáp 
với huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Sách Đại Nam nhất 
thống chí (quyển 6, phần tỉnh Quảng Ngãi) chép về núi này 
như sau: 

Thế núi chót vót, vách đá rất hiểm trở, cỏ mọc rậm rạp, 


chưa từng có tiều phu đến chặt củi. Buổi sớm khói mây 
ngưng sắc tía, suối hang ngậm màu son. Lúc mặt trời chiếu 
xuống, núi đá đều sáng láng như ánh sao đêm. 


khi đến đây làm Tuân vũ Quảng Ngãi (1750), danh sĩ 
Nguyễn Cư Trinh đã liệt núi Thạch Bích là một trong 10 cảnh 
đẹp của tỉnh (Quảng Ngãi thập nhị cảnh) qua bài thơ "Thạch 
Bích tà dương" (Bóng chiều núi Thạch Bích). 


II. Nguyên nhân chính: 

2.1. Nạn sưu thuế cao: 

Ngay từ khi lên ngôi, vua Gia Long đã ký ban hành các loại 
thuế đánh vào lâm thổ sản ở vùng này, làm cho "dân Man 
quanh năm nộp thuế không lúc nào rỗi”. Hậu quả là: "dân 
phải nhặt củ rau và quả ở núi để ăn cho no bụng" [4]. 


2.2. Bị cai trị bằng bạo lực: 

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra, được người dân ở Đá Vách 
nhiệt liệt tham gia. Khi đó, theo Vũ Man tạp lục thư của 
Nguyễn Tấn, thì “sáu đạo binh của chúa Nguyễn bị bãi bỏ, 
dân biên giới tự lo phòng thủ, chọn người tài giới trong bọn 
thổ hào, thổ mục đặt lên để điều khiển họ”. Chính vì vậy, 
ngay khi lên ngôi, Gia Long đã áp đặt chế độ trấn quan, cho 
lập đồn binh ở các nguồn, để dễ bề dập tắt các cuộc nổi dậy 
nhằm khôi phục. 


Bên cạnh đó, quan lại được triều đình cử đến, nhiều người 
không thực sự có tài cai trị và biết yêu thương dân. Đơn cử 


như: 

“Dạo ấy, có viên Phó Quản cơ là Lê Quốc Huy đối xử với 
người Man rất hà khắc, Lên Văn Duyệt liền bắt Quốc Huy, 
hài tội rồi tâu xin chém”. [5] 

Nguyễn Tấn [6], một võ quan dưới triều Tự Đức, thì cho biết 
kế sách của mình khi đến quản vùng Đá Vách như sau: 

Đánh thuế chứ đừng cho chúng tích trữ vật thực, bởi vì nếu 
tích trữ được lương thực thì chúng dễ bề làm phản...Nếu bọn 
chúng còn ngoan cố không chịu nạp thuế thì ta phái quân 
lên gặt hết lúa của chúng mà ăn, lần thứ hai nếu còn không 
chịu nạp thì đánh [7]. 

2.3. Nạn nhũng nhiễu, tham lam của quan lại và địa chủ: 
Trong sách Việt Nam thế kỷ 19 (1802-1884), GS. Nguyễn 
Phan Quang cho biết: 

Mỗi lần đi kinh lý, các trấn quan mặc sức cướp thóc gạo, gia 
súc, lâm sản, kể cả phụ nữ. Đơn cử như Nguyễn Tấn, vào 
năm 1864, trong một lần đem quân lên vùng núi Làng Nông, 
ông đã "bắt được vài ngàn con trâu". Còn ruộng đất chiếm 
đoạt chắc là nhiều lắm, vì sang đầu thế kỷ 20, số đất hương 
hỏa mà con cháu ông Tấn còn thừa hưởng là 215 mẫu 
ruộng. Và ngay cả Lê Văn Duyệt, ông cũng đã từng chiếm 
đoạt hàng trăm mẫu ruộng tốt ở Bình Khương, Trà Khương. 
Đó là chưa kể tới giới "ăn theo" là địa chủ. Cũng theo sách 
trên, thì: “Những vùng đất màu mỡ dọc các sông Trà Bồng, 
Trà Khúc của người kro lần lượt rơi vào tay địa chủ”...[7] 


2.4 Bị xúc phạm những tập tục lâu đời: 
Các triều đầu Nguyễn còn mắc sai lầm khi cho rằng: Bọn 


man mọi ngu dại chưa thấm nhuần phong hóa, cần buộc họ 
cắt tóc, ăn mặc và sinh hoạt giống như người miền xuôi.[8] 


Tất cả đã làm cho người dân Đá Vách nung nấu căm thù, 
dẫn đến nhiều cuộc giao chiến suốt hơn 50 năm, bất chấp 
mọi biện pháp khủng bố và âm mưu chia rễ của triều đình 
nhà Nguyễn. 


III. Cuộc đấu tranh bền bỉ: 

Theo sử sách, thì khoảng giữa thế kỷ 18, quan quân của 
triều đình phong kiến đã phải run sợ mỗi khi đi tiễu trừ quân 
Đá Vách ở Quảng Ngãi: 

Những sợ nhiều quân Đá Vách, 

Tưởng thôi lạc phách, nhớ đến kinh hồn. 

(trích Sãi vãi) 


Đến thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, người Đá Vách lại chống 
mệnh, làm Cai bạ Trần Phước Thành phải đi đánh dẹp. Nên 
khi khôi phục được cơ nghiệp, vua Gia Long liền lệnh cho 
trấn quan Quảng Ngãi là Nguyễn Văn Toàn gắp rút bổ sung 
đội ngũ để canh phòng người Man, bởi bấy lâu nay họ không 
cộng tác với chúa Nguyễn mà ủng hộ nhà Tây Sơn [9]. 


Bị canh phòng như vậy nhưng theo sử nhà Nguyễn, thì: 
Người Mọi ở giáp giới đầu nguồn Quảng Ngãi hàng năm cứ 
quấy nhiễu. Nhưng ác liệt nhất, là vào các năm 1803, 1804, 
1806, 1807; và đã làm cho quan quân nhà Nguyễn thiệt hại 
không ít. Do quân Đá Vách có những lợi thế sau: 


Lối đánh du kích nhiều biến hóa đã tỏ ra rất hiệu quả, nên 
chỉ với một lực lượng nhỏ cùng với những vũ khí thô sơ, như: 
giáo mác, lao nhọn, cung nỏ, chông bẫy; vẫn kình chống với 
hàng mấy ngàn binh tướng được trang bị súng ống đầy đủ 
(kể cả đại bác). 


Địa thế chiến đấu hiểm trở, nhiều sơn chướng...gây bất lợi 
cho quân Nguyễn, nhưng lại là nơi thuận lợi cho đội quân nổi 
dậy. 


Cho nên khi vua Gia Long ngự giá đến dinh Quảng Nam, 
Trấn thủ Trương Phúc Phượng đã có lời tâu lên rằng: 

Người Man ương ngạnh dựa vào địa thế hiểm trở, hễ quan 
quân đi rồi bọn họ lại kêu nhau tụ tập. Bọn này ngang bướng 
hơn cả giặc Cam Lộ ở Quảng Đức, giặc Ba Phủ ở Thuận 
Thành. Hơn nữa đất ở đây rộng, quân ta canh phòng không 
xuể, nếu không có biện pháp thì khó giữ được an ninh [10]. 


Lược kể lại một vài trận đáng chú ý: 


3.1 Dưới thời Gia Long: 

Năm 1803, người Đá Vách gây biến, Tả quân Lê Văn Duyệt 
cùng Phó tướng Nguyễn Văn Hiếu đem quân đánh đuổi đến 
chỗ nước xoáy khe Tử Khê. thì không dám cho tiến thêm. 
Nhận tấu sớ báo về, Gia Long (trị vì: 1802-1820) sai ban 
thưởng, nhưng căn dặn tướng soái rằng: “Trời hè mưa lụt, 
tướng sĩ lặn lội nơi lam chướng bị ốm rất nhiều, tiến đánh 
thực là chưa tiện”. Để khắc phục tình cảnh “quân lính từ nơi 


khác đến lâu ngày không quen thủy thổ”, nhà vua ban lệnh 
lấy ngay lính ở địa phương, phiên chế thành 10 kiên cơ, để 
đóng giữ. Nhưng do thiếu lương thực và ở lâu không rừng 
rậm mà không được thay phiên, nên quân lính vẫn ốm chết 
nhiều. 


Cho nên vào năm 1807, trước khi Tả quân Lê Văn Duyệt dẫn 
quân vào Đá Vách lần nữa, Gia Long đã đưa ra quyết sách 
rằng: 

Động binh không phải là điều hay. Chỉ vì bọn ác man quấy 
rối nên phải dùng đến quân lính...Nay ngươi nên tùy cơ 
chiêu dụ để dân cư được yên, đó là thượng sách dẹp giặc. 


Tuy nhiên, biện pháp "chiêu dụ" của triều đình không mấy 
hiệu quả, vì cuối năm này, quân Vách Đá lại kéo xuống đốt 
bảo Tượng Đầu. Nhà vua bèn sai Lưu thú Nguyễn Công Toản 
và Phan Tiến Hoàng đem quân đánh đuổi. Rồi lại cử Lê Văn 
Duyệt trở vào một lần nữa, và lại nhắc nhở rằng: Ngươi phải 
tùy liệu xử trí để phục lòng chúng, không đánh mà khuất 
phục được người là thương sách đó. Lần này, Tả quân Duyệt 
sai người giả làm dư đảng Tây Sơn lén vào các buôn làng dò 
hỏi. Đến khi biết việc cai trị của Phó quản cơ Lê Quốc Huy 
rất hà khắc và nhũng nhiễu, Tả quân cho hài tội rồi xin 
chém ngay để hả cơn giận của dân. 

Nhưng chỉ vỗ yên được một ít đến lâu, cuối năm 1810, quân 


Đá Vách lại tràn xuống đánh bảo Giang Ngạn, giết chết viên 
Thủ ngự rồi kéo đến đánh phá thôn Bồ Đề, quê hương của Lê 


Văn Duyệt. 


Năm 1812, thấy quân nổi dậy hoạt động mạnh, Tả quân xin 
lấy các xã ven núi đặt làm 27 xóm, chọn người đứng đầu, lại 
điều quân thuộc 6 cơ ở Quảng Ngãi đóng chặn. 


Năm 1816, quân Đá Vách lại kéo xuống đánh phá, quan nhà 
Nguyễn là Phan Tiến Hoàng không chống nổi, bị trói về kinh 
nhận án trảm giam hậu. 


Năm Năm Gia Long thứ 18 (1819), theo đề nghị của Lê Văn 
Duyệt, vua Gia Long cho đắp trường lũy Bình Man dài 
37.479 trượng (khoảng 120 km)[11]. 


3.2 Dưới thời Minh Mạng: 

Vua Minh Mạng (trị vì: 1820-1841) vừa lên ngôi, thì quân Đá 
Vách lại tràn xuống quấy phá các bảo. Năm 1833, quân Đá 
Vách lại tràn xuống nữa. Tức giận, nhà vua hạ lệnh cho quân 
truy lùng "tận sào huyệt của chúng", nhưng càng tiến sâu 
vào rừng núi hiểm trở, quân triều càng tổn thất nặng nề 
hơn. Trong cuộc truy quét này, Quản cơ Tĩnh Man là Đoàn 
Văn Đáng tử trận. 

3.3 Dưới thời Thiệu Trị: 

Năm đầu thời Thiệu Trị (trị vì: 1841-1847), cuộc đấu tranh 
của nhân dân Đá Vách lại bùng lên, bắt đầu bằng trận vây 
đánh bảo An Bài. 

Năm 1844, hơn 300 quân nổi dậy bí mật tập kích cơ 1 nhằm 
giữ chân, để cho một lực lượng khác khoảng hơn 1000 người 


tràn xuống đánh các đồn mang số: 1, 4 và 5 trên lũy Bình 
Man. Viên Lãnh binh Nguyễn Văn Vĩnh vội báo về triều, 
nhưng viện binh chưa đến thì đồn đã bị 5 phá, viên Phó 
quản cơ đã bị giết và họ cũng đã kịp rút vào rừng sâu. 

Cuối năm đó, Án sát Quảng ngãi Mai Khắc Mẫn mang quân 
đánh vào Man Minh Long, nhưng thua to. Tác giả sách Vũ 
Man tạp lục, chép: Án sát tỉnh nhà là Mai Khắc Mẫn tiến 
đánh...đêm đến bỗng nghe gió thổi hạc kêu, quân lính bỏ 
chạy dẫm đạp lên nhau mà chết không đếm được. 

Đầu năm 1847, quân nổi dậy lại đánh vào 5 đồn sở trên lũy, 
quân triều chống giữ không nổi, nhiều binh lính quá khiếp sợ 
đã bỏ trốn về quê... Sau trận này, nhà vua ra lệnh đặt thêm 
13 đồn bảo để tăng cường sức đối phó. 

3.4 Dưới thời Tự Đức: 

Trong những năm đầu đời Tự Đức (trị vì: 1847-1883), cuộc 
đấu tranh của nhân dân Đá Vách vẫn diễn ra, nhưng ít gay 
gắt hơn. Đến 1854, thì họ lại quyết liệt khiến nhà vua phải 
ra lệnh cho quan đầu tỉnh Quảng Ngãi điều động cả lính 
đang nghỉ phép, để bổ sung cho các đồn bảo. 

Đến giữa năm sau (1885), quân nổi dậy tấn công bảo Ngân 
Hòa và Vĩnh Khánh, rồi thừa thắng đánh luôn bảo Tuy An, 
làm viên Hiệp quản phải bỏ chạy. Sau đó, nhà vua phải điều 
thêm 1000 lính đế phối hợp mới đánh đuổi được. Sách Đại 
Nam thực lục, chép lời lại lời nhà vua: Ác man là bọn giặc 
hèn mọn mà quân ta ở quân thứ đã đến 4.000 người. Nay 
tạm cho thêm 1000 lính nữa để mau dập tắt...[12] 

Không sợ hãi, quân Đá Vách còn tổ chức tấn công thêm mấy 
lần nữa. Tính ra, chỉ nội trong năm 1885, họ đã vây đánh 


các đồn bảo 12 lần. 

Bùi Thụy Đào Nguyên, soạn. 

Chú thích: 

[1] Sử nhà Nguyễn không ghi tên các vị thủ lĩnh quân Đá 
Vách. 

[2] Năm 1983, dân tộc Hré có hơn 6,5 vạn người. Con số này 
ghi theo sách “Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam”, tr. 56). 

[3] Mọi, trước đây dùng để chỉ người dân tộc thiểu số có văn 
hoá và đời sống còn lạc hậu với ý khinh miệt (theo quan 
điểm kỳ thị dân tộc thời phong kiến, thực dân). Nguyễn Văn 
Huy giải thích: danh từ Mọi xuất phát từ lối phát âm của 
người Mường: "Mơil", có nghĩa là "người". Với thời gian, danh 
xưng "Mơ-oai" biến âm thành "Mọi" (Xem chỉ tiết trong bài 
"Người Thượng trên cao nguyên Việt Nam”, bản online có 
trên internet). 

[4] Đại Nam thực lục, tập 27 (tr. 140) và tập 28 (tr. 256). 

[5] Hoàng Việt hưng long chí, tr. 409. 

[6] Khoảng năm 1863, Nguyễn Tấn được cử giữ chức Tĩnh 
Man tiễu phủ sứ, trực tiếp lo việc trấn áp phong trào nổi dậy 
ở Đá Vách và nắm toàn quyền cai trị vùng Tây Quảng Ngãi. 
Theo GS. Nguyễn Phan Quang, thì viên quan này đã không 
từ một thủ đoạn nào để trấn áp, từ việc dùng vàng bạc để 
gây chia rẽ và hận thù giữa các bộ tộc đến những hình phạt 
tàn khốc (chặt đầu, lột da, phơi nắng, cắt tai, khắc dấu vào 
mặt). Cuối đời mình, Nguyễn Tấn đã tổng kết công trận của 
mình trong cuốn Vũ Man tạp lục thư. Sách được viết năm 
1871 và in năm 1989. Ông có người con là Nguyễn Thân, 
một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp (Việt Nam thế kỷ 19. 


tr. 228). 

[7] Nguyễn Tấn, Vũ Man tạp lục thư. Tài liệu lưu trữ ở Viện 
KHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn lại theo Nguyễn Phan 
Quang, tr. 221. 

[8] Việt Nam thế kỷ 19 (1802-1884), tr. 221 và 228. 

[9] Việt Nam thế kỷ 19 (1802-1884), tr. 221. 

[10] Hoàng Việt long hưng chí, tr. 409. 

[11] Mô tả lũy Bình Man, Nguyễn Tấn viết: Trường lũy, nam 
giáp ranh giới huyện Bồng Sơn (Bình Định), bắc giáp ranh 
giới huyện Hà Đông (Quảng Nam). Dọc theo lũy có đào hào 
trồng tre, trước lũy là vùng Man, sau lũy có xây đồn gồm 
115 cái, mỗi đồn có 10 tên lính giữ, tổng cộng cả thảy là 
1.150 người (Vũ Man tạp lục thư). Sau này, qua nghiên cứu 
của Nguyễn Đức Cung, có thêm thông tin: Lũy đắp bằng đất 
và đá cục to bằng đầu người, cao hơn 2m và dày độ 1,5 m, 
phía ngoài lũy có một hàng rào tre gai tươi và một hào sâu 
rộng 3m (Luận án Cao học đã dẫn. Nguyễn Phan Quang trích 
lại, tr. 227.). 

[12] Đại Nam thực lục, tập 28, tr. 131. 

[13] Tạp chí Nghiên cứu lịch sử: Chuyên đề về nhà Nguyễn, 
số 271, 1993, tr. 2-5. 


Sách tham khảo: 

-Quốc sử quán (triều Nguyễn), Đại Nam thực lục (Tiền biên 
và Chính biên). Nxb Sử học và Nxb KHXH, Hà Nội, 1962- 
1972. 

-Ngô Giáp Đậu, Hoàng Việt long hưng chí. Nxb Văn học, 
1993. 


-Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế kỷ 19 (1802-1884). Nxb 
Tp. HCM, 2002. 

-Viện Dân tộc học, Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam. Nxb 
KHXH, 1993. 

Nhiều người soạn, Đại cương lịch sử Việt Nam (tập I), Nxb 
Giáo dục, 2007. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / Vnthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.ly đưa lên 
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2010 


